marjsdoha_ stb3icv | bài tập 1 


Luân đề: 
“CÁI NHÌN THƯƠNG XÓT” 

CỦA CHÚA GIÊ-SU TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ 
(Tin Mừng theo thánh Gio-an) 


Trước hết, nhân vật được xem xét ở đây là Giu-đa Is-ca-ri-ôt. Tin Mừng Gio- 
an không minh nhiên sử dụng thuật ngữ “cái nhìn thương xót” cho Giu-đa, nhưng 
những phân cảnh đã phần nào diễn tả tình yêu thương xót Chúa Giê-su dành cho ông. 
Khởi đầu cuộc Thương Khó, tác giả xác định rõ vị trí bên kia suối Kít-rôn!, Kít-rôn 
“Kéðoœv” trong tiếng Híp-ri có gốc từ động từ “7z” là “đen tối, u uân.” Cảnh Giu- 
đa dẫn toán quân cầm khí giới và đèn đuốc? cũng nói lên bầu khí tăm tối đang bao 
trùm thửa vườn. Trở lại bữa ăn cuối cùng, khi Giu-đa đi ra, “lúc đó, trời đã tối”3. Tất 
cả chỉ tiết trên tượng trưng cho giờ mãnh lực bóng tối đã đến, nhưng cũng bởi “ai 


”4. nên cõi lòng Giu-đa nhuôm màu 


bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu 
đen tối phải chăng bởi ông đã đi quá xa Đẳng là ánh sáng thế gian? Bóng tối bao trùm 
con người ông như bao trùm cả bầu trời vào giờ Chúa trút hơi thở trên thập giá. 
Người đã từng chia cơm sẻ bánh, giờ lại là kẻ định giá mạng sống Thây chỉ với ba 
mươi đồng bạc. Còn tệ hơn ......... Theo văn hóa Hy Lạp, khi trao bánh cho ai là dấu 
mình quý mến người đó. Dù thấy và biết rõ âm mưu, Chúa Giê-su vẫn đánh động tâm 
hồn Giu-đa bằng hành vi tự hạ quỳ xuống rửa chân”, xao xuyến “¿rzø2ázØï” nói có 
người sẽ phản bội nhưng lại không gọi đích danh”, chấm bánh trao nghĩa cử của tình 
bằng hữu để thức tỉinhŠ. Trong tâm lòng mình, Người đã ôm trọn Giu-đa — biểu tượng 
của tội nhân “e¡c réÃoc ” bằng tình yêu agape”: nơi tăm tối nhất của sự dữ vẫn tỏa 


sáng vinh quang thương xót. 


Khuôn mặt thứ hai là Phê-rô, vị tông đồ nồng nhiệt tin yêu Chúa tuy không 
thực sự trọn vẹn như những gì ông hứa, nhưng ông vẫn được Chúa yêu bằng lòng 
thương xót vị tha. So sánh bốn Tin Mừng, Nhất Lãm có ghi nhận chi tiết ông khóc 


lóc thảm thiết? nhưng chỉ Lu-ca tinh tế miêu tả Chúa quay lại nhìn “¿w4/Ø2ew/ev” bằng 


marjsdoha_ stb3icv | bài tập 2 


cái nhìn cảm thương vô hạn. Còn đâu những lời tuyên bố hùng hồn trước đây thề 
sống chết với Thầy?! Không có chủ ý tường thuật các chỉ tiết cách cụ thể, Gio-an 
chỉ nói “một lần nữa Phê-rô lại chối, và ngay lúc đó gà liền gáy”.!? Phải chăng vì 
“giờ” của ông chưa đến, chưa sẵn sàng hy sinh hay vì chính Chúa sẽ chịu đau khổ 
trước để các ông sau này được thông phần.!3 Sau phục sinh, khi hỏi ba lần về tình yêu 
ông dành cho Ngài!*, Chúa đã mời gọi ông cùng đi trên con đường Tình Yêu ngang 
qua thập giá như Chúa đã đón nhận. Tuy có những yếu đuối, vấp ngã, chối Chúa 
nhưng lòng thương xót Chúa không vì thế mà thay đổi ý định trao chìa khóa Nước 
Trời!' và sứ mạng mục tử! cho Phê-rô. Tình yêu Thiên Chúa là liều thuốc tái tạo bản 


chât hèn yêu của nhân loại. 


Chứng kiến cuộc Thương Khó cho đến phút cuối cùng, người môn đệ Chúa 
Giê-su thương mến cũng được đón nhận và đi vào tình yêu thương xót nhưng không 
của Thây Chí Thánh. Nhân vật này xuất hiện năm lần trong Tin Mừng thứ tư cùng 
với danh xưng!” cho ta hiểu căn tính môn đệ này được xây dựng trên chính tình yêu 
của Chúa Giê-su. Trong bữa ăn cuối cùng, ông tựa đầu vào lòng “xó2zœ ” Chúa Giê- 
su!8 — vị trí mang tính tương quan mật thiết như tương quan của Ngôi Lời trong cung 
lòng “xó2zov” hằng hướng về Chúa Cha.!? Tình yêu đó dẫn ông đi suốt chặng đường 
theo Chúa, đặc biệt khi Ngài hấp hồi. Từ trên thập giá, Chúa Giê-su thấy “iöœy” thân 
mẫu và môn đệ mình thương mến”? đề từ đó tư cách làm con thân mẫu được mặc khải 
cho ông. Thêm vào đó, như biểu tượng, người môn đệ này đã ở trong Giao Ước mới 
cũng với tư cách là môn đệ được Chúa Giê-su thương mến. Hàm ân việc môn đệ đón 
rước thân mẫu về nhà mình là thái độ của những ai đón nhận và tin vào Chúa Giê-su 
sẽ được hưởng sự sống đời đời trong Thiên Chúa Cha.?! Như vậy, bằng lòng thương 
xót từ trên thập giá, Chúa Giê-su đã ngỏ với cộng đoàn người tin một Giao Ước mới, 
được tham dự vào vinh quang của Đắng Chịu Đóng Định, một Giáo Hội được chính 


Thiên Chúa đón nhận và yêu thương. 


Ánh mắt cuối cùng và hoàn hảo nhất trong cuộc Thương Khó được Chúa Giê- 
su trao cho thân mẫu Người.” Trong Tin Mừng thứ tư, thân mẫu Chúa Giê-su lần đầu 


xuât hiện ở tiệc Cana, khi Người khởi bắt đầu sứ vụ” và lân cuôi ở dưới chân thập 


marjsdoha_ stb3icv | bài tập 3 


giá”! lúc Người sắp kết thúc cuộc đời trần gian. Cả hai lần đều không nêu tên mà chỉ 
gọi là “bà yóvøœ ” gợi lên hình ảnh người đàn bà đầu tiên của nhân loại. Mẹ không chỉ 
hiện diện đơn thuần trong tư cách người mẹ xác thịt, nhưng còn là đại diện của dân 
Israel để thừa hưởng lời hứa cứu độ khi xưa.” Với cái nhìn trao ban, Chúa Giê-su đã 
mở ra một gia đình mới cho những ai tin vào Thiên Chúa, và với Mẹ, Mẹ trở thành 
mẹ nhân loại. Tiếng “f4?” xưa kia giờ đây đang được tiếp nối trong tình yêu thương 
xót giữa Đắng Tạo Hóa và thụ tạo của Ngài. Không một lời đáp nào được ghi lại từ 
Mẹ hay từ người môn đệ, tất cả đều thinh lặng, thinh lặng để cùng với Chúa Giê-su đi 
vào huyền nhiệm Giờ của ơn cứu rỗi, của hôn lễ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Một 


sự thỉnh lặng tràn đầy linh thánh và thương xót. 


Như vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa được hiện thực hóa ngang qua hành 
động yêu thương như chính mẫu gương Chúa đã làm,?° để mỗi người được trở nên 
môn đệ trong tình yêu,”7 một tình yêu không loại trừ bất cứ ai. Tình yêu ấy được kiện 
toàn trên thập giá, trong cái nhìn tự hiến của Đắng Chịu Đóng Đinh để nhân loại 


được đón nhận sự sông mới.“Š 


Chính nhờ ánh mắt thương xót của Đức Ki-tô mà nhân loại thấy được lịch sử 


cứu độ. 


marjsdoha_ stb3icv | bài tập 4 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
e_ Kinh Thánh. Bản dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn CSsR. Dòng Chúa Cứu 
Thế, 1976. 


e_ Fulton J. Sheen, PH.D., D.D. Life of Christ. Nguồn internet: truy cập ngày xxx, 


htfps://sacredheartshrine.org/wp-contenf/uploads/2018/08/L1fe-of-Christ- 
Fulton-J.-Sheen.pdf 

e_ Giu-se Lê Minh Thông, OP. Người Môn Đệ Đức Giê-Su Yêu Mến Trong Tìn 
Mừng Thứ Tư Là 4i? TP. HCM: Phương Đông, 2010. 


! Ga 18,1 

2 Ga 18,3 

3 Ga 13,30 

* Ga 12,35 

Š Ga 13,18 

5 Ga 13,5 

7 Ga 13,21 

5 Ga 13,26-27 

9 Ga 13,1.13,34-35 
0° Mt 26,75; Mc 14,72; Le 22,62 
! Ga 13,37 

? Ga 18,27 

3 Ga 17,9-19 

* Ga 21,15-19 

Š Ga 20,23 

5 Ga 21,15-19 

7 Bến lần có động từ “jyázø ” ở 13,23; 19,26; 21,7.20, một lần với động từ “đø/2z¡” ở 20,2 
$ Ga 13,23 

9 Ga 1,18 

?0 Ga 19,26 

?! Ga 14,6 

? Ga 19,26 

23 Ga 2,1-11 

2 Ga 19,25-27 

25 St 3,15 

? Ga 13,13-15 

?? Ga 1334-35 

2 PJ 26-11 


